Công bồ nghiên cứu toàn cảnh phản ứng của 
Việt Nam trước đại dịch 


Nguyễn Phúc Khánh Linh, Hồ Mạnh Toàn (Trung tâm ISR, trường Đại học Phenikaa) 10/04/2020 15:06 


Nghiên cứu phân tích các phản ứng của Chính phủ, phương tiện truyền thông xã hội và 
báo chí khoa học tại Việt Nam kể từ khi thông tin về dịch viêm phổi lạ tại Trung Quốc 
xuất hiện cho đến nay như một cách lý giải vì sao Việt Nam có thể ứng phó với COVTID- 
19 hiệu quả. 


Ngày 7⁄4 vừa qua, nghiên cứu Policy Response, Social Media and Science Journalism for the 
Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons 
(Phản ứng chính sách, mạng xã hội, và báo chí khoa học phục vụ sự bền vững của hệ thống y tế 
giữa đại dịch COVID-19: Các bài học từ Việt Nam) [1] của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên 
ngành (ISR) thuộc trường Đại học Phenikaa vừa được công bố trên tạp chí Susfainability (IF 
2,592; CiteScore 3,01; H-Index 53). 


Nghiên cứu tập trung phân tích các phản ứng của Chính phủ, phương tiện truyền thông xã hội và 
báo chí khoa học tại Việt Nam kể từ khi các thông tin về dịch viêm phổi lạ tại Trung Quốc xuất 
hiện cho đến nay. 


Một công cụ thu thập dữ liệu web do A.I. for Social Data Lab (AISDL) thiết kế và phát triển đã 
được sử dụng để rà soát và tổ chức các thông tin liên quan đến COVID-19 từ các trang truyền 
thông chính thức trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1/2020 đến ngày 4/4/2020. 


Policy Response, Social Media and Science .Journalism for the 
Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: 
The Vietnam Lessons 

by Ý Ì Viet-Phuong La , É Ÿ Thanh-Hang Pham , ÑỒ Manh-Toan Ho , Ế# Minh-Hoang Nguyen , 

Ì Khanh-Linh P. Nguyen , É  Thu-Trang Vuong , Hong-Kong T. Nguyen , É Trung Tran , 
e hát Khuc , É Ÿ Manh-Tung Ho and -- tenng ng Vuong 

SuS y2020, 72(7), 2931: https://doi.org/10.3390/su12072931 (registering DOI) - 07 Apr 2020 
Abstract Vietnam. with a geographical proximity and a high volume of trade with China, was the first 
country to record an outbreak of the new Coronavirus disease (COVID-18), caused by the Severe Acute 
Respirator/ Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2_ While the country was expected [...] Read more. 


Y Show Figures 





10 


ỉ 
Ầ 
! w 
: “HỊ HỈP 
Lễ: 
t86:£E 





Nghiên cứu toàn cảnh về phản ứng của Việt Nam trước đại dịch COVID-19 trên tạp chí 
Sustainability. 


Dựa trên 14.952 tin tức thu thập được, nhóm tác giả cho thấy tại sao Việt Nam có thể ứng phó với 
COVID-19 hiệu quả dù là một quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao do vị trí địa lý và mối quan hệ 
sát với Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên. 


Ngay từ rất sớm vào đầu tháng Một, khi căn bệnh viêm phổi lạ lây lan tại Trung Quốc, Chính phủ 
Việt Nam đã đưa ra các chỉ thị để ứng phó với dịch bệnh. Theo nghiên cứu, có lẽ ký ức từng đối 
mặt với các đại dịch lớn trước đây như SARS năm 2003 đã giúp Việt Nam cẩn trọng với COVID-19. 
Điều này được thể hiện khi các đơn vị truyền thông cũng bám sát và đưa tin liên tục về dịch: kể 
từ ngày 9/1 đến 15/3, trung bình 127 tin tức về dịch bệnh được đăng tải hàng ngày trên 13 trang 
báo lớn tại Việt Nam. Nỗ lực ứng phó kịp thời này được củng cố sức mạnh nhờ các nhà khoa học 
Việt Nam liên tục đưa ra các phân tích, đánh giá tình hình trên truyền thông, tạo ra nguồn thông 
tin tin cậy trên mạng xã hội. 


Giai đoạn sau này, sự quyết liệt tiếp tục được duy trì nhờ các chính sách cách ly, giãn cách xã hội. 
Bên cạnh đó, một số bài báo khoa học về các ca bệnh đầu tiên từ Việt Nam cũng tiếp tục mang lại 
các thông tin quan trọng. Tính tới thời điểm đăng bài, nhóm tác giả tìm thấy 4 bài báo khoa học 
liên quan đến COVID-19 từ Việt Nam, trong đó 1 bài công bố rất sớm vào ngày 28/1, chỉ khoảng 
5 ngày sau ca đầu tiên. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu từ hơn 20 viện nghiên cứu và trường đại học 


cũng tham gia đóng góp, sáng chế kịp thời nước rửa tay sát khuẩn, buồng khử khuẩn, để phục vụ 
cộng đồng. 


Chỉ khoảng 36 giờ sau khi xuất bản, bài nghiên cứu đã có hơn 2.000 lượt truy cập, và 500 lượt 
download. Hiện nó đang đứng đầu danh sách được đọc nhiều của tạp chí Sustainability. 


Với thời gian hạn chế - bắt đầu triển khai từ giữa tháng 3, sau 1 tuần có bản thảo đầu tiên và sau 
2 tuần nữa có bản thảo hoàn chỉnh [2] - nhóm nghiên cứu đã rất nỗ lực để đóng góp một trong 
những nghiên cứu xã hội sớm nhất vê COVID-19 từ Việt Nam. Trong lời đề tựa của bài, nhóm 
nghiên cứu chia sẻ: 


"Chúng tôi xin dành tặng công trình nghiên cứu này cho Tổ Quốc của mình, đất nước Việt Nam, 
cho Chính phủ, và cho người dân Việt, vì tất cả những điều dân tộc chúng ta đã chung tay cùng 
làm trong cuộc chiến chống COVTID-19. Chúng tôi xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những người 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này, và xin gửi sự trân trọng đến các bác sỹ và nhân viên y tế, những 
người dũng cảm xả thân giúp đỡ các bệnh nhân. Chúng tôi mong rằng giai đoạn khó khăn này cho 
tất cả chúng ta sẽ sớm qua.” 


\ Greater Depression? Capitalisnrs Triple Crisis Internationalizing the The Two Đark Sides 6£ 
NOURIEL ROUBINI viazns tổtat erven, MARIANA MAZZUCATO showxs hy €risis GOVID-19 
`. enly a farward.looking, JOSEPH E. STIGLITZ tzrge2 the atlyarsee4 PETER SINGER & PAOLA CAVALIERI call 


quicš%y ta anlilely to lead +o swift £eP4reprerueuziaÌ szate can save the 


ecoøtoInÍes to gex aheađ o the ]oománg for a wos3dwide han on “wet mmaz%ets.* 
@©@9:0111l€ 047%. system fYemn Ìtsel£ 


đeb4 meltđewei in dev£Öepning contries 'wsere nnilfiRÌ VÌru%e$ câm 1r\0tw16 
quicšìy and 3eap to hurass. 


TRENDING 
Vietnam's Low-Cost COVIE-19 Strategy Á Greater Depression? 
Apr 8. 2020 | HONG KONG NGUYEN contsiðers ho the é0004)rý'3 eârÊy AMar 24, 2020 | NGURIEL ROUBINL 


imtervention and cằear cormirmanicetior hwve kept COVTD-19 in check. 


é \ Made-in-China Pandemic 
]¿ Mar 13, 2020 | BRAHMA CHELLANEY 
ÂXfrica's COVIH)-19 Budget Crunch 
Apr 8, 2020 | BINIAM BEDASSO & NEIL COLE pzopase beng cash-2trappe4 Pa 





Hình ảnh trang chủ của Project Syndicate có hiện diện bài tiêu điểm về COVID-19 từ Việt Nam. 
Ảnh chụp màn hình ngày 9-4-2020. 


Đặc biệt, ngày 8/4, trang nghiên cứu kinh tế và chính sách nổi tiếng thế giới Project Syndicate đã 
đăng bài quan điểm (Op Ed) Vietnam's Low-Cost COVID-19 Strategy của tác giả Hong Kong 
Nguyen [3] với tiêu điểm là nghiên cứu COVID-19 của Trung tâm ISR, tức chỉ một ngày sau khi 
nghiên cứu được xuất bản trên Sustainability. Bài quan điểm cũng lên tiếng về sự hiệu quả của 
Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh nhờ các chính sách can thiệp sớm, và việc truyền thông rõ 
ràng tới công chúng. 


Tài liệu tham khảo: 
[1] La VP, Pham TH, Ho MT, Nguyen MH, ..., Vuong QH. (2020). Policy Response, Social Media and 


Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 
Outbreak: The Vietnam Lessons. Sustainability, 12(7), 2931. 


https://doi.org/10.3390/su12072931. 


[2] La VP, Pham TH, Ho TM, ..., Vuong QH. (2020). Policy response, social media and science 
journalism for the sustainability of the public health system amid COVID-19 outbreak: The 
Vietnam lessons. SocArXiv Preprints; DOI:10.31235/osf.io/cfw8x. 


[3JNguyen HK. (2020, April 8). Vietnams Low-Cost COVID-19 Strategy. Project Syndicate; 


https://wWww.project-syndicate.org/commentary/vietnam-low-cost-success-against-covid19-by- 
hong-kong-nguyen-2020-04 


Nguyễn Phúc Khánh Linh, Hồ Mạnh Toàn (Trung tâm ISR, trường Đại học Phenikaa) 


